Viết Cho Những Người Bạn 
Trẻ 


Nguyễn Công Bằng 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Viết Cho Những Người Bạn Trẻ 








Nguyễn Công Bằng 
Viết Cho Những Người Bạn Trẻ 


Trích đăng từ Tuyển Tập 
"Viết Cho Con Người Việt Nam Hôm nay và Ngày Mai" 
do Nhà Xuất bản Ngàn Lau ấn hành (1992) 


Các bạn thân mến, 

Với đề tài “Viết Cho Con Người Việt Nam Hôm Nay và Ngày 
Mai”, quả tình tôi không tin là mình đã có đủ suy tư và khả 
năng để góp phần trao đổi. Tuy nhiên, tôi vẫn viết vì tôi nghĩ 
rằng đây là một cơ hội để có thể chia sẻ được một sồ điều 
băn khoăn, trăn trở của tuổi trẻ cho tuổi trẻ, với những 
người trẻ của hôm nay và mai sau. 

Bởi vì bên cạnh những thao thức của mỗi bản thân, chúng ta 
cũng còn rất nhiều điều phải nói với nhau, dù rằng phần lớn 
chưa có gì là vui cả! 

Năm nay, tôi đang ở những năm ngắn ngủi còn lại của tuổi 
tam thập. Trong điều kiện sinh hoạt bình thường của một 
dân tộc bình thường, chắc chắn tôi sẽ có thể chia sẻ được 
cho các bạn khá nhiều kinh nghiệm thành công quý báu, mà 
tôi đã hân hạnh được các lớp đàn anh dạy dỗ. Tôi cũng có 
thể trao gửi lại cho các bạn những kinh nghiệm thực tế có 
giá trị nào đó mà tôi đã học hỏi được, bằng chính quá trình 
sinh sống của bản thân mình. Nhưng thật tình tôi phải xin 
lỗi, vì chính tôi cũng chưa có được cái may mắn đó từ các 
thế hệ cha anh. 


Các bạn thân mến, 

Sinh ra và lớn lên trong cuộc chiến, các bạn và tôi đều đã 
phải chấp nhận những điều kiện trưởng thành tổi tệ của một 
đất nước lâm vào cảnh nhiễu nhương. Mỗi chúng ta có thể 
đã kinh nghiệm quá khứ của mình ở một vùng trời quê 
hương khác nhau, nhưng rõ ràng là đều khổ, nhục và mất 
mát. Ông Bà, Chú Bác, Anh Chị và chúng ta đều có chung 
một số phận: số phận của những lớp dân kém nghèo, không 
có quyền có một sự lựa chọn nào đó cho hiện tại và tương 
lai của riêng mình. Trước thời điểm năm 1975, đa số người 
Việt Nam là nạn nhân của cuộc chiến tranh. Mười bảy năm 
qua, dân tộc ta lại gánh chịu thân phận nạn nhân của một 
chế độ nhân danh chiến thắng! Sau gần 20 năm bom đạn 
vắng tiếng mà đồng bào mình vẫn chưa được hưởng sự ấm 
no, tự do và hạnh phúc. Cuộc chiến “Quốc Cộng” đã là phi lý 
mà không thể nào sánh được với cái phi lý tột cùng của giai 
đoạn hậu chiến. Lỗi ở ai? Có phải chăng phần lớn là ở những 
thành phần nắm giữ quyền lực lãnh đạo quốc gia của cả hai 
chế độ? Thân phận một nước nhược tiểu, dĩ nhiên vẫn có 
những xót xa riêng của nó. Nhưng nếu những người lãnh đạo 
“quốc gia” và “cộng sản” không đặt quyền lợi riêng tư lên 
trên vận mệnh quốc dân, thì tình thế ngày nay chắc chắn 
không đến nỗi tệ hại như thế này. 

Việt Nam có hơn bốn ngàn năm văn hiến. Dân tộc ta có một 
nền văn hóa sâu dầy. Thế mà bây giờ Việt Nam đang lại là 
một trong những nước nghèo nàn, lạc hậu và rối loạn nhiều 
nhất trên thế giới. Người Việt chúng ta được ca tụng là một 
giống dân bất khuất, đã thắng được bao cuộc xâm lăng của 


ngoại bang, mà ngày nay bị kỳ thị xua đuổi ở lắm nơi trên 
xứ người. Đau xót hơn nữa là ngay trên đất nước của mình, 
để sống được như những con người đúng nghĩa vẫn còn là 
một ước mơ quá xa xôi. Và viễn ảnh được giải thoát khỏi 
thân phận tăm tối đó lại còn xa xôi hơn nữa! 

Bạn trẻ thân mến, 

Vào lúc mà chúng ta viết và chia sẻ cho nhau những tâm 
tình này, ở quê hương Việt Nam mình có hơn 60 triệu người 
đang vất vả vật lộn với một xã hội gồm có các điều kiện vật 
chất và tinh thần tồi tệ hơn rất nhiều những gì chúng ta biết 
hoặc nghe thấy được. Không ai có thể biết được rằng tương 
lai rồi sẽ ra sao. Ngày mai gần kể thôi cũng bấp bênh, vô 
định. Bởi lẽ, để có thể sống được như một sinh vật với những 
nhu cầu sinh-tâm-lý, tối thiểu cũng đã là một thử thách cam 
go thường xuyên đeo đuổi từng phút giây của cuộc sống. 
Trước thảm cảnh đó, chúng ta, những người trẻ hôm nay, 
phải làm gì để góp phần giành lại quyền sống và sự sống 
của dân tộc? Từ nhu cầu sinh tử này, chúng ta sẽ phải khởi 
xuất từ đâu, với những hành trang gì và với một tâm thức 
nào? Câu hỏi đó, có lẽ tôi cũng không khác gì các bạn đã ưu 
tư, thao thức triền miên, để tự tìm cho mình một câu trả lời. 
Và ở đây, tôi xin được phép chia sẻ với các bạn cảm nghĩ và 
cũng là phương hướng của riêng tôi: tự tạo niềm tin, khả 
năng từ chính nỗ lực của mình, và đồng hành với những 
người cùng trang lứa với mình. 

Với những quyết định trên, tôi tự đặt mình không lệ thuộc 
vào sự lãnh đạo của những người đi trước. Nói như vậy 
không có nghĩa là tôi xem thường toàn bộ lớp cha anh. Tôi 


vẫn còn kính trọng những người nào còn đáng để tôi kính 
trọng, và vẫn quý mến những người nào còn giữ đủ ít nhiều 
liêm sĩ của thế hệ đàn anh. Nhưng tôi chọn cho mình một vị 
thế độc lập - phần lớn anh em trẻ chúng ta đã uổng phí khá 
nhiều thời gian để trông đợi một sự lãnh đạo đàng hoàng và 
hữu hiệu từ các thế hệ đi trước. Có nhiều người đã hy sinh 
một phần ba cuộc đời chờ đợi một lớp đàn anh. Khoảng thời 
gian đó có lẽ đã đủ. 

Bạn trẻ thân mến 

Nhận xét và quyết định trên có vẻ chua cay, song chắc chắn 
không vô lễ và tàn nhẫn. Tôi tin rằng đa số các bạn cũng đã 
từng suy tư về vị thế của mình. Mười bảy năm tủi nhục đắng 
cay đã trôi qua, thời gian đó có lẽ đã đủ để những thế hệ trẻ 
hôm nay phải mạnhdạn nhận diện một thực tế ngày nay đất 
nước đang cần một tầng lớp nhân sự mới, với những suy 
nghĩ mới và một tác phong mới. Đồng bào ta đang cần 
những thế hệ mới can đảm gánh nhận trách nhiệm tiên 
phong trong công cuộc dựng xây lại nước nhà và tương lai 
dân tộc. 

Xã hội Việt Nam đang băng hoại ở niềm tin, đang oän oại với 
bao vết thương hằng ngày rỉ máu. Xã hội đó không cần 
những hào quang nào đó của quá khứ, nó cần những tâm 
hồn trong sáng biết hướng về quyền lợi chung của đồng 
bào, tổ quốc. Bằng tất cả những tận tụy hy sinh, bằng 
những nỗ lực khai phá mới, đất nước ta chắc chắn từ từ 
thoát khỏi cảnh suy thoái kinh khiếp hôm nay. 

Những con người lãnh đạo xã hội Việt Nam ngày mai không 
cần phải đều là xuất chúng, phải ưu việt trong khả năng, 


phải thần thánh trong cuộc sống. 

Là một con người bình thường, chúng ta ai cũng có những 
nhu cầu riêng tư lắm khi là ích kỷ. Đó là góc cạnh tự nhiên 
của bản năng sinh tồn. Nhưng ở trong chính mỗi chúng 
ta,người nào cũng đều có phần nào bản chất của một thứ 
tâm thức bác ái, để cũng có nghĩ đến tha nhân, nghĩ đến 
những người kém may mắn hơn. Từ đó, quân bình lại con 
người của chính mình, hoàn chỉnh lại trách nhiệm làm người. 
Bạn thân mến, 

Với thảm trạng của đất nước hôm nay “Viết cho con người 
Việt Nam Hôm Nay và Ngày Mai” quả là khó và quá lớn. Nó 
khó bởi vì mỗi một chúng ta chỉ ghi nhận được một góc cạnh 
kinh nghiệm nào đó ở bản thân mình. Nó lớn bởi vì, làm sao 
ta có thể hiểu biết hết được những đắng cay, tủi nhục mà 
hơn 60 triệu người đã kinh qua mà vẫn còn đang gánh chịu? 
Và nó lớn là vì cho đến hôm nay, không một ai trong chúng 
ta có thể hình dung được rồi năm, mười, hai mươi năm nữa, 
đất nước mình sẽ ra sao, tương lai dân tộc mình sẽ về đâu? 
Tự Do Dân Chủ và Ấm No: một bài toán hóc búa với quá 
nhiều ẩn số ! Điều nào cần phải đạt trước để tạo điều kiện 
hình thành những điều còn lại? Tự do chưa có nghĩa là 
noấm, mà no ấm vẫn không thể là hiện thể của tự do. Các 
quốc gia Đông Âu và khối Liên Xô cũ đang loay hoay tìm 
kiếm câu trả lời khó khăn đó. 

Với cái nhìn trên, vấn đề Việt Nam chắc chắn không thể loại 
bỏ được một yếu tố là chiều dài cần có của thời gian. Và vì 
vậy, nhu cầu xây dựng những con người mới cho một xã hội 
mới, của một Việt Nam Mới, dĩ nhiên đã trở nên vô cùng cần 


thiết. Muốn có được điều đó, những thế hệ trẻ hôm nay phải 
vươn lên và vượt thoát khỏi vị trí bị động, tự hành trang cho 
mình một tâm thức mới và những phương hướng mới. 

Hãy làm, làm, và làm! Hãy làm bất cứ nỗ lực nào - dù là nhỏ 
- mà ta có thể làm được. Hãy làm với tất cả nhiệt thành và 
sự trong sáng của tuổi trẻ, kết quả sẽ tự nó sản sinh và lớn 
ra. 

Hỡi những tâm hồn chưa cảm thấy lòng ái quốc, đức vị tha 
và bác ái đã trở nên cằn cỗi, hãy trở thành những ngọn đuốc 
tiên phong. 

Này Anh, này Chị, này bạn... này những đứa em Việt Nam! 
Hãy khóc thật tình và thật nhiều cho thực trạng đất nước, 
đồng bào ngày nay, để lòng ta nóng lên, tim ta thúc nhịp với 
sức sống của toàn bộ dân tộc. Rồi hãy cùng nhau - Cùng 
Nhau - gắn bó. Phấn đấu hết sức mình để cùng góp xây một 
nụ cười rạng rỡ cho dân tộc ta ở ngày mai. Với tất cả chân 
thành, xin được chia sẻ cùng những người trẻ của thế hệ 
hôm nay và mai sau. 


Nguyễn Công Bằng 
12-5-92 
California U.S.A 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: dvdvnorg - Nguyễn Văn Dân sưu tầm 
Được bạn: Admin_1 đưa lên 
vào ngày: 7 tháng 7 năm 2007 


